NIỆM HƠI THỞ 

MINDPULNESS OF BREATHING 

Anãpãnassati 



Course conducted by Venerable u Ukkamsa 
ĐưỢc hướng dẫn bởi Thiền Sư u Ukkamsa 
Dựa trên quyển “Biết và Thấy” - Pa AukTawya Sayadawgyi 
Nhóm dịch: Tâm Bình An 

.'Mí 

Nhà Xuất Bản Hổng Đức 




Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammã-sambuddhassa 

Cung Kính Đến Ngài Đức Thê Tôn, Bậc ứng Cúng, Đấng Chánh Đẳng Giác 



• Namo Tassa 


• Bhagavato 


• Arahato 


• Samma 


• Sambuddhassa = 


Homage To Him, 

Xin cung kính đến Vị ấy/ 
Cung Kính Đến Ngài 

The Blessed One, 

Đức Thê Tôn 

The Worthy One, 

Bậc ưng Cúng 

The Perfectly, 

Chánh 

Self-Enlightened One, 

Đấng Đẳng/Chánh Giác 


2 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 





Ariyo Atthangiko Maggo 

= The Noble Eightfold paứi 

Bát Thánh Đạo hay Bát Chi Thánh Đạo 



1 . Sammã-ditthi - Rỉght View - Chánh Kiến ^ 

2. Sammã-sankappa - RightThought - Chánh Tư Duy ^ 

3. Sammã-vãcã - Right Speech - Chánh Ngữ 

4. Sammã-kammanta - Right Action - Chánh Nghiệp 

5. Sammã-ãịĩva - Right Livelihood - Chánh Mạng ◄- 

6. Sammã-vãyãma - Right Effort - Chánh Tinh Tấn ** 

7. Sammã-satỉ - Right Mindfulness - Chánh Niệm 


8. Sammã-samãdhi - Rỉght Concentration - Chánh Định 


rPanííãkkhandha 1 


Wisdom aggregate 



Tuẹ uan 


Sĩlakkhandha 


Morality aggregate 


'GÍOTuẩn* 


Samãdhỉkkhandha 


Concenttation aggregate 


Định uẩn 


ARIYASACCA - THE FOUR NOBLE TRUTHS - TỨ THÁNH ĐỂ 


1 . Dukkha ariyasacca (Dukkha sacca) - The Noble Truth of Suíĩering - Khổ Thánh Đê (Khổ Đế) 

2. Dukkha samudaya ariyasacca (Samudaya sacca) - The NobleTruứi of ứie Origin of Suíĩering 

- Khổ Tạp Thánh Đế (Tạp Đế) 

3. Dukkha nirodha ariyasacca (Nirodha sacca) - The NobleTruth of ứie Cessatìon of Suíĩering 

- Diệt Khổ Thánh Đê (Diệt Đế) 

4. Dukkha nirodha gãminĩpatipadã ariyasacca (Magga sacca) - TheNobleTruthoftheWaytothe 
Cessatỉon of Suíĩering - Đạo Thánh Đế đưa đến sự Diệt Khổ (Đạo Đế) 


3 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 





















Sĩlakkhandha 

= Morality aggregate 

Giới uẩn 


Sammã-vãcã = Right speech = Chánh Ngữ (j 

—► Musãvãdã veramanĩ 
Reíraining from lying 

Cố ý tránh xa sự nói dối (từ bỏ nói 
dối) 

—► Pisunãya vãcãya veramanĩ 
Refraiiiỉng from slandering 

Cố ý tránh xa nói vu khống, phỉ báng 
(từ bỏ nói hai lười) 

—► Pharusãya vãcãya veramanĩ 
Refraiiiỉng £rom harsh speech 

Cố ý tránh xa nói độc ác (từ bỏ nói độc ác) 

—► Samphappalãpã veramanĩ 

Refraiiiỉng from useless speech 

Cô ý tránh xa nói phù phiếm 
(từ bỏ nói phù phiếm) 

This is called Right speech. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Ngữ. 


Sammã-kammanta = Rỉght Actìon = Chánh Ng^ệp 

—► Pãnãtipãtã veramanĩ 
Refraining from kỉlling 

Cố ý tránh xa sự sát sinh (từ bỏ sát 
sinh) 

—► Adinnãdãnã veramanĩ 
Refraining from stealing 

Cố ý tránh xa sự trộm cắp 
(từ bỏ lấy của không cho) 

—► Kãmesumicchãcãrã veramanĩ 

Refraining from sexual misconduct 

Cố ý tránh xa sự tà dâm (từ bỏ sự tà dâm) 


This is called Right Action. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Nghiệp. 


4 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 








Sĩlakkhandha 

= Morality aggregate 

Giới uẩn 


Sammã-ãịĩva = Right Livelihood = Chánh Mạng 

For lay people it means to abstain from the five types of wrong 
trade (Đối với cư sĩ tại gia, điều này nghĩa là tránh 5 loại buôn bán 


sai trái): 

—► Satthavanijjã 

Trade in weapons 

(buôn bán vũ khí) 

—► Sattavanijjã 

Trade in human 

(buôn bán người) 

—► Mamsavanijjã 

Trade in animals for slaughter 

(buôn bán động vật để giết thịt) 


*■ Majjavanijjã 

Trade in intoxicants 

(buôn bán chất gây say: rưỢu, bia, ma túy...) 

Visavaniịịã 
Trade in poisons 

(buôn bán chất độc) 


This is called Right Livelihood. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Mạng. 


5 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 






Samãdhikkhandha 

= Concentration aggregate 

Đinh uẩn 


Sammã-vãyãma = Right Eíĩort = Chánh Tinh Tấn 


Four kinds of Right Eíĩort (Có 4 loại Chánh Tinh Tấn): 

—► Anuppannãnain pãpakãnam akusalãnam 
dhammãnam anuppãdãya chandam 
ịaneti vãyamati vĩriyaiỊi ãrabhati cittam 
pagganhãti padahati. 

The eíĩort to prevent the arising of 
unwholesome States that have not yet 
arisen; 

Tinh tấn ngăn chặn sự sinh khởi của các pháp 
bất thiện chưa sinh khởi; 

^ Uppannãnam pãpakãnam akusalãnaxỊi 
dhammãnam pahãnãya chandaiỊi ịaneti 
vãyamati vĩriyam ãrabhati cittam 
pagganhãti padahati. 

The effort to remove unwholesome States 
that have already arisen; 

Tinh tấn diệt trừ các pháp bất thiện đã sinh 


Anuppannãnam kusalãnam dhammãnaiỊi 
uppãdãya chandam ịaneti vãyamati vĩriyam 
ãrabhati cittaxỊi pagganhãti padahati. 

The effort to arouse the arising of 
wholesome States that have not yet arisen; 
Tinh tấn làm khởi sinh các thiện pháp chưa sinh 
khởi; 

Uppannãnam kusalãnam dhammãnatn 
thỉtỉyã asammosãya bhiyyobhãvãya vepuUãya 
bhãvanãya pãripũriyã chandam ịanetỉ vãyamati 
vĩriyam ãrabhatỉ cittam pagganhãtỉ padahati. 
The effort to increase wholesome States that 
have already arisen. 

Tinh tấn làm tăng trưởng các thiện pháp đã sinh 
khởi. 


khởi; 


This is called Right Eíĩort. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Tinh Tấn. 


6 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 






Samãdhikkhandha 

= Concentration aggregate 

Đinh uẩn 


Sammã-satỉ = Right Mindfulness = Chánh Niệm 


—► Idha bhỉkkhu kãye kãyãnupassĩ viharati 
ãtãpĩ sampaịãno satímã vineyya loke 
abhijjhãdomanassaiỊi. 

He abỉdes contemplating the body as 
a body, with zeal, discernment, and 
mỉndfulness, havỉng removed grỉef and 
strong desire/ greed towards the world. 

—► Idha bhỉkkhu vedanãsu vedanãnupassĩ 
vỉharatỉ ãtãpĩ sampaịãno satỉmã vineyya 
loke abhỉịịhãdomanassam. 

He abỉdes contemplating ĩeelỉngs as 
ĩeelỉngs, with zeal, discernment, and 
mỉndfulness, havỉng removed grỉef and 
strong desire/ greed towards the world. 

Vị ấy sống quán thân trong thân, [quán thọ 
trong các thọ], [quán tâm trong tâm], [quán 
pháp trong các pháp] nhiệt tâm, tỉnh giác, có 
niệm, để chê' ngự tham ưu ở đời. 


► Idha bhỉkkhu citte cỉttãnupassĩ viharati 
ãtãpĩ sampaịãno satỉmã vineyya loke 
abhỉjjhãdomanassaiỊi. 

He abỉdes contemplating mỉnd as mỉnd, with 
zeal, dỉscernment, and mỉndfulness, havỉng 
removed grief and strong desire/ greed towards 
the world. 

^ Idha bhỉkkhu dhammesu dhammãnupassĩ 
vỉharatỉ ãtãpĩ sampaịãno satỉmã vineyya loke 
abhỉịịhãdomanassam. 

He abỉdes contemplatỉng dhamma as 
dhamma, with zeal, discernment, and 
mỉndfulness, havỉng removed grỉef and strong 
desire/ greed towards the world. 

Vị ấy sống quán thân trên thân hay [thọ trên các 
thọ] hay [tâm trên tâm] hay [pháp trên các 
pháp], nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời. 

{ Ngải Thích Minh Châu dịch } 


Thỉs ỉs called Rỉght Mỉndfulness. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Niệm. 

7 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


|^Hoặcj 







Samãdhikkhandha 

= Concentration aggregate 

Đinh Uẩn 


Pannãkkhandha 

= Wisdom aggregate 

r I 1 yv 

Tuệ uan 


Sammã-samãdhỉ = Rỉght Concentration 

= Chánh Định 


Pathamajjhãna 
First Jhãna 

(Sơ Thiên) 

Tatiyajjhãna 
Third Jhãna 

(Tam Thiền) 


Dutiyajjhãna 
Second Jhãna 

(Nhị Thiên) 

Catutthajjhãna 
Pourth Jhãna 

(Tứ Thiền) 


Sammã-dỉtthỉ = Rỉght View = Chánh Kiến 

It is the knowledge of the Four Noble Truths {Là sự thấu 
suốt hiểu rõ Tứ Thánh Đế (Bốn Sự Thật/Chân Lý Cao Cả)}: 

—► Dukkha Sacca - The knowledge of Suíĩering 

(Thấu suốt sự thật/chân lý vê Khổ - Khổ Đế) 

—► Samudaya Sacca - The knowledge of the Origin 
of Suíĩering 

(Thấu suốt sự thật/chân lý vẻ Nguồn Gốc của Khổ - 

Khổ Tập Đê j 

—► Nirodha Sacca - The knowledge of the Cessa- 
tion of Suíĩering 

(Thấu suốt sự thật/chân lý vê Diệt Khổ - Diệt Đế) 


—► Magga Sacca - The knowledge of the Way of 
Practice leading to the cessation of suíĩering 

(Thấu suốt sự thật/chân lý về Con Đường Thực 
Hành dẫn tới sự diệt khổ - Đạo Đế) 


This is called Right Concentration. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Định. 


This is called Right View. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Kiến. 


8 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 










Panííãkkhandha 

= Wisdom aggregate 

Tuệ uan 


Ô Sammã-sankappa = Right Thought = Chánh Tư Duy 

—► Nekkhammasankappo abyãpãdasankappo avihimsãsankappo 

The thought of renunciation, the thought of non-ill-will, the thought of harmlessness 

Là tư duy xuất ly (dục lạc), tư duy không có các ác tâm (cho mình và cho người), 
tư duy không gây hại (cho mình và người) 


This is called Right Thought. 

Đây đưỢc gọi là Chánh Tư Duy. 


9 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



Samatha Kammatthãna 

• • 

= Concentration Subịects 

40 đé mục thiền chỉ tịnh 

40 concentration subịects ỉnclude (40 đề mục thiền chỉ tịnh gồm có:) 

10 kasina - 10 remaining kasinas - 10 để mục hoàn tịnh 

1. pathavĩ, 2. ãpo, 3. tejo, 4. vãyo, 5. nĩla, 6. pĩta, 7. lohita, 8. odãta, 9. ãloka, 10. ãkãsa 
1. earth, 2. water, 3. fire, 4. wind, 5. black/brown/dark blue, 6. yellow, 7. red, 8. white, 9. light, 10. space 
1. đất, 2. nước, 3. lửa, 4. gió, 5. đen/nâu/xanh dương, 6. vàng, 7. đỏ, 8. trắng, 9. ánh sáng, 10. hư không 
10 asubha - 10 kinds of foulness/10 repulsiveness meditations - 10 đé mục hất mỹ 
1. uddhumãtaka, 2. vinĩlaka, 3. vipubbaka, 4. vicchiddaka, 5. vikkhãyitaka, 6. vikkhittaka, 7. hatavikkhittaka, 
8. lohitaka, 9. puluvaka, 10. atthika 

1. the bloated, 2. the livid, 3. the íestering, 4. the cut up, 5. the gnawed, 6. the scattered, 7. the hacked and scat- 
tered, 8. the bleeding, 9. the worm iníested, 10. a skeleton 

1. tử thi sình, thối rữa; 2. tử thi biến sắc (trở nên nâu đen); 3. tử thi da nứt nẻ, rỉ ra mủ (chảy nước vàng); 4. tử 
thi rã thành 2 hay 3 miếng; 5. tử thi bị linh cẩu và kền kén gặm nhấm và biến dạng; 6. tử thi bị linh cẩu và kền kền cắn 
xé rơi vãi rải rác thành từng miếng...; 7. tử thi bị dao, rìu cắt xẻo v.v... và quăng ra xa như những mảnh vụn; 8. thây rỉ 
máu ra, vãi máu ra khắp nơi; 9. tử thi bị dơi tửa; 10. tử thi trơ xương vương vãi rải rác. 

10 anussati - 10 recollections - 10 tùy niệm 

1. Buddhãnussati, 2. Dhammãnussati, 3. Saủghãnussati, 4. sĩlãnussati, 5. cãgãnussati, 6. devatãnussati, 7. upa- 
samãnussati, 8. maranãnussati, 9. kãyagatasati, 10. ãnãpãnassati 

1. recollection of qualities of The Buddha, 2. recollection of qualities of The Dhamma, 3. recollection of qual- 
ities of The Sahgha, 4. recollection of virtue, 5. recollection of generosity, 6. recollection of deities, 7. recollection of 
peace, 8. recollection of death, 9. mindíulness occupied with the body / body-gone-mindfulness / 32 parts of the body, 
10. mindfulness-of-breathing 


10 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


Samatha Kammatthãna 

• • 

= Concentration Subịects 

40 đé mục thiền chỉ tịnh 


1. tùy niệm Ản Đức Phật, 2. tùy niệm Ản Đức Pháp, 3. tùy niệm Àn Đức Tăng, 4. tùy niệm về sự hoàn thiện giới của 
mình, 5. tùy niệm vê sự xả thí của mình, 6. tùy niệm vê ân đức của mình với sự suy xét, cân nhắc vê chư thiên là những 
nhân chứng, 7. tùy niệm Àn Đức của Níp-bàn, 8. tùy niệm sự chết, 9. niệm 32 thể trược, 10. niệm hơi thở-vào-ra 
4 Brahmavihãra - 4 Sublime Abidings - 4 Vô lượng phán / Phạm Trú: 1. mettã, 2. karunã, 3. muditã, 4. upekkhã 
1. loving-kindness, 2. compassion, 3. gladness, 4. equanimity 1. từ, 2. bi, 3. tùy hỷ, 4. xả 

1 Catu dhãtu vavatthãna - Dehning of the elements - phân tích bôn đại giới: 1. pathavĩ, 2. ãpo, 3. tejo, 4. vãyo - 
1. đất, 2. nước, 3. lửa, 4. gió 

1 Ãhãre patikula sannã - Perception of repulsiveness in nutriment - vật thực bất tịnh tưởng 

sự suy tư lặp đi lặp lại để phát triển tưởng bất tịnh về thức ăn, đổ uống mà chúng ta ăn và nuốt 
4 Arũpa - The Immaterial States - Bôn cõi vô sắc 

1. ãkãsãnancãyatana, 2. vinnãnancãyatana, 3. ãkincannãyatana, 4. nevasannãnãsannãyatana 
l.The base consisting of boundless space, 2.The base consisting of boundless consciousness, 3.The base consist- 
ing of nothingness, 4. The base consisting of neither perception nor non-perception 

1. hư không vô biên xứ, 2. thức vô biên xứ, 3. vô sở hữu xứ, 4. phi tưởng phi phi tưởng xứ 

Trong đó: 

10 upacãra bhãvanã 

10 subịects reach neighbourhood of the ịhãna 

10 đê mục không đắc thiên, chỉ đắc cận định 

30 appanã bhãvanã - 30 subịects reach the jhãna - 30 đẻ mục đắc thiền 


11 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


Samatha Kammatthãna 

• • 

= Concentration Subịects 

40 đé mục thiền chỉ tịnh 


10 upacãra samãdhỉ - 10 để mục không đắc thiền (chỉ đắc cận định): 

1. Buddhãnussati - Phản chiêu hay Tùy niệm Ân Đức Phật 

2. Dhammãnussati - Phản chiêu hay Tùy niệm Ân Đức Pháp 

3. Sanghãnussati - Phản chiếu hay Tùy niệm Àn Đức Tăng 

4. Sĩlãnussati - Phản chiếu hay Tùy niệm vê sự hoàn thiện Giới của mình 

5. Cãgãnussati - Phản chiếu hay Tùy niệm vê sự xả thí (dãna) của mình 

6. Devatãnussati - Phản chiếu hay Tùy niệm về ân đức của mình với sự suy xét, cân nhắc về chư thiên là 
những nhân chứng 

7. Upasamãnussati - Phản chiếu hay Tùy niệm vê Ân Đức của Níp-bàn (Nibbãna) 

8. Maranãnussati - tùy niệm sự chết là xem lại trạng thái chết tự nhiên của tự thân, ví dụ, “Sự chết của tôi là 
chắc chắn, mạng sống của tôi là không chắc chắn” 

9. Catu dhãtu vavatthãna - phân tích 4 giới là phân tích vê trạng thái của 4 giới (dhãtu) hay 4 sắc đại hiển 
(đất, nước, lửa, gió) 

10. Ãhãre patikula sannã - Vật thực bất tịnh tưởng, là sự suy tư lặp đi lặp lại để phát triển tưởng bất tịnh vê 
thức ăn, đổ uống mà chúng ta ăn và nuốt 


12 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


Samatha Kammatthãna 

• • 

= Concentration Subịects 

40 đé mục thiền chỉ tinh 


30 appanã samãdhỉ - 30 để mục đắc thiền 


STT 

Nghiệp xứ (kammatthãna) 

Tổng cộng 

Đắc thiền 

01 

10 kasina, ãnãpãnassati 

11 

4 thiên sắc giới (rũpãvacara) 

02 

10 asubha, kãyagatãsati 

11 

Sơ thiên sắc giới (rũpãvacara) 

03 

Mettã, karunã, muditã 

3 

Sơ, Nhị, Tam thiên sắc giới (rũpãvacara) 

04 

Upekkhã 

1 

Tứ thiền sắc giới (rũpãvacara) 

05 

4 Arũpa 

4 

4 thiển Vô sắc giới (arũpãvacara) 


STT 

Nghiệp xứ (kammatthãna) 

Tổng cộng 

Đắc thiển 

01 

10 asubha, 10 kasina, 
ãnãpãnassati, kãyagatãsati, 
mettã, karunã, muditã 

25 

Sơ thiền sắc giới 

02 

10 kasina, ãnãpãnassati, mettã, 
kurinã, muditã 

14 

Nhị, Tam thiên sắc giới 

03 

10 kasina, ãnãpãnassati, upekkhã 

12 

Tủ thiền sắc giới (rũpãvacara) 


13 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 




















VIPASSANÃ 

16 vipassanã 
knowledges 


16. Paccavekkhanã-nãna 

15. Phala-nãna 

14. Magga-nãna 

13. Gotrabhu-nãna 

12. Anuloma-nãna 

11. Sankhãrupekkhã-nãna 

10. Patisankhã-nãna 

9. Muncitukamyatã-nãna 

8. Nibbidã-năna 

7. Ãdĩnava-nãna 

6. Bhaya-nãna 

5. Bhanga-nãna 

4. Udayabbaya-nãna 

3. Sammasana-nãna 

2. Paccaya-pariggaha-nãna 

1. Nãmarũpa-pariccheda nãna 


14 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 








































































































































SAMATHA 


VIPASSANÃ 


4-Elements Meditation 



Earth Element 

1. Hardness 4. Softness 

2. Roughness 5. Smooứiness 

3. Heaviness 6. Lightness 


Water Element 

7. Flowing 5 8. Cohesion 


Fire Element 

9. Heat 10. Cold 


Wind Element 

11. Supporting 12. Pushing 

> 


Paccavekkhana-Nãna 

16. Reviewing Knowledge 

Phala-Nãụa 

15. Pruition Knovvledge 

Magga-Nãna 

14. Path Knowledge 

Gotrabhu-Nãụa 

13. Change-of-Lineage Knowledge 

Anuloma-Nãna 

12. Conformity Knowledge 

Sankhãrupekkhã-Nãna 

11, Pormations-Equanimity Knowledge 

Patisankhã-Nãna 

10. ReAection Knowledge 

Muncitukamyatã-Nãna 

9. Desire for Deliverance Knowledge 

Nibbidã-Nãụa 

8. Disenchantment Knowledge 

Ãdĩnava-Nãna 

7. Danger Knowledge 

Bhaya-Nãna 

6. Terror or íearsomeness Knowledge 

Bhanga-Nãna 

5. Dissolution Knowledge 

Udayabbaya-Nãna 

4. Arising & Passing Away Knowledge 

Sammasana-Nãna 

3. Comprehension Knowledge 

Paccaya-pariggaha- 

Nãna 

2. Cause & Condition Knowledge 

Nãmarũpa-pariccheda 

Nãna 

1. Mentality-Materiality Analysing 
Knowledge 


15 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 





















































SAMATHA (CHỈ TỊNH) 



VIPASSANÃ 

16 TUỆ MINH 
SÀT 


16. Paccavekkhanã-nãna 

15. Phala-nãna 

14. Magga-nãna 

13. Gotrabhu-nãna 

12. Anuloma-nãna 

11. Sankhãmpekkhã-nãna 

10. Patisankhã-nãna 

9. Muncitukamyatã-nãna 

8. Nibbidã-nãna 

7. Ãdĩnava-nãna 

6. Bhaya-íìãna 

5. Bhanga-nãna 

4. Udayabbaya-nãna 

3. Sammasana-nãna 

2. Paccaya-pariggaha-nãna 

1. Nãmarũpa-pariccheda nãna 


16 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 
































































































































SAMATHA 

VIPASSANÃ 

Thiền Tứ Đại 

V 

Paccavekkhana-Nãna 

16. Phản Khán Tuệ 

Phala-Nãna 

15. Quả Tuệ 

Magga-Nãụa 

14. Đạo Tuệ 

Gotrabhu-Nãna 

13. Chuyên Tộc Tuệ 

Địa Đại 

1. Cứng 4. Mém 

2. Nhám 5. Mịn 

3. Nặng 6. Nhẹ 

Anuloma-Nãna 

12. Thuận Lưu Tuệ 

Saốkhãrupekkhã-Nãna 

11. Hành Xả Tuệ 

Patisankhã-Nãna 

10. Quyết Ly/Xét Duyệt Tuệ 


Muncitukamy atã-N ãna 

9. Dục Thoát Tuệ 

Thủy Đại 

7. Chảy ra 8. Kết dính 

Hỏa Đại 

9. Nóng 10. Lạnh 

Nibbidã-Nãna 

8. Phiến Yểm/Yểm Ly Tuệ 

Ãdĩnava-Nãụa 

7. Tội Quá/Hiểm Nguy Tuệ 

Bhaya-Nãna 

6. Họa Hoạn/Kinh Uý Tuệ 

Bhanga-Nãna 

5. Diệt Một Tuệ/Tan Hoại Tuệ 


Uday abb ay a-Nãn a 

4. Tiên Thối/Sanh Diệt Tuệ 

Phong Đại 

11. Nâng đờ 12. Đẩy 

Sammasana-Nãna 

3. Phổ Thông/Thẩm Sát Tuệ 

Paccaya-pariggaha- 

Nãna 

2. Hiển Duyên Danh - sắc Tuệ 

> 

Nãmarũpa-pariccheda 

Nãna 

1. Chỉ Định Danh - sắc Tuệ 


17 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 























































HOVVTO DEVELOP MINC)FULNESS-OF-BREATHING 
CÁCH HÀNH THIỂN NIỆM HƠI THỞ 

HerC;, bhikkhus^ a bhikkhu (Này^ các Tỳ-khưU;, một Vị Tỳ-khưu:) 

gone to the íorest^ or gone to the foot of a tree^, or gone to a secluded 

place (đi vào rừng vắng;, đến gốc cây^ hoặc nơi nhà trống)^ 

sits down (ngồi xuống);, 

having crossed his legs (bắt chéo chân);, 

sets his body straight (giữ thân thẳng);, 

having mindhilness established before him 

(hướng sự chú ý ngay trước mặt). 

He mindfully breaứies in (Với niệm vị ấy thở vào); 

He mindfully breaứies out (Với niệm vị ấy thở ra). 

D.ii.9 'Great Sutta on the Poundations of Mindfulness’ (Also M.Li.lO) 

(Kinh Đại niệm Xứ) 


18 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


HÀNH THIẾN CHỈ TỊNH - ĐẾ MỤC HƠI THỞ Ãnãpãnassati 


Sỉttỉng on half of cushỉon 

Ngồi trên nửa miếng lót 


Straighten your back 

Giữ lưng thẳng 




19 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


ìV^viví-i’.' 








Placing your arms and legs comfortably 

Đặt tay và chân ở tư thế thoải mái 



Relax your arms and 
place your palms in any 
comfortable position. 


Thả lỏng cánh tay và đặt 
lòng bàn tay tại bất cứ vị trí 
nào bạn thấy thoải mái. 


You may place either 
your left leg in front 
or right leg in front. 


Bạn có thể đặt chân 
trái hoặc phải lên 
phía trước đéu đưỢc. 


20 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 




Other ways to place your arms & palms 

Cách khác đặt cánh tay và bàn tay 


Relax your arms and 
place your palms in any 
comíortable position. 

Thả lỏng cánh tay và đặt 
lòng bàn tay tại bất cứ 
vị trí nào bạn thấy thoải 
mái. 



21 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 







Other ways to place your arms & palms 

Cách khác đặt cánh tay và bàn tay 



Relax your arms and 
place your palms in any 
comíortable position. 


Thả lỏng cánh tay và đặt 
lòng bàn tay tại bất cứ vị trí 
nào bạn thấy thoải mái. 


22 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 











This is not a suitable posture! 

Đây không phải là tư thế thích hợp! 


The mind’s waiting point 

Điểm chờ của tâm 




23 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 






So satova assasati 

= With this awareness, he breathes in 

Với niệm, vị ấy thở vào 

(khi hít vào, vị ấy hay biết hơi thở đang đi vào) 


So satova passasati 

= With this awareness, he breathes out 

Với niệm, vị ấy thở ra 

(khi thở ra, vị ấy hay biết hơi thở đang đi ra) 



24 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



Don’t pay attention to ỉnsỉde the Nose 

Không đưỢc chú ý vào bên trong Mũi 



Don’t pay too much 
attentỉon to the skin 
or touchỉng poỉnt. 

Không đưỢc chú 
ý thái quá vào da 
hay điểm tiếp xúc. 


25 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


Relax your jaw and don’t clench your teeth 

Thả lỏng hàm và không cắn chặt răng 




26 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 




Do not use your eyes to pay attention to the breath / nỉmỉtta 

Không đưỢc dùng mắt để chú ý vào hơi thở / tướng 



27 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



THE COUNTING METHOD 

PHƯƠNG PHÁP ĐẾM 


But sometimes you cannot be aware on the breath mindíuUy because there are a lot of 
wandering thoughts in your mỉnd. At that time, you can use the counting method. 

Nhưng đôi khij quý vị không thể chú tâm niệm trên hơi thở vì có quá nhiều phóng tâm. Lúc đój quý 
vị có thể dùng phương pháp đếm. 

1. Mindfully aware of the in- and out-breath, count “1” 

Nhận biết niệm hơi thở-vào và hơi thở-ra, đếm “ 1 ” 

2. Mindfully aware of next the in- and out-breath, count “2” 

Nhận biết niệm hơi thở-vào và hơi thở-ra kế tiếp, đếm “2” 

3. Count up to “8” 

Đếm đến “8” 


4. Then start over again 

Sau đó bắt đáu đếm lại từ “1” đến “8” 


28 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



THE COUNTING METHOD 

PHƯƠNG PHÁP ĐẾM 

• Determine to be mindful continuously 

Quyết tâm nhận biết niệm hơi thở một cách liên tục 

• Be calmly aware of the breath 

Bình an nhận biết hơi thở 

• If the mind drifts away 5 restart counting the breath 

Nếu phóng tâm, hãy bắt đầu lại phương pháp đếm hơi thở 

• Practice for at least half an hour 

Thực hành ít nhất trong 30 phút 


Practicing this way 5 after concentrating your mind like this for at least half an hour for 4-5 
sitting sessions, you should proceed to the íìrst stage and second stage of meditation. 

Thực hành cách này, sau khi định tâm như vậy ít nhất 30 phút trong 4-5 thời thiền, quý vị 
nên tiến tới giai đoạn thứ nhất và thứ hai của thiển định. 


29 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



IST STAGE - GIAI ĐOẠN 1 


Breatíiỉng in a deep breaứi, he understands properly: 
“I am breathing in a deep breaứi”. 

Khi thở vào dàij vị ấy biết rõ: ‘Tôi thở vào dài.’ 


Breathỉng out a deep breath, he understands properly: 
“I am breathing out a deep breath”. 

Khi thở ra dài, vị ấy biết rõ: ‘Tôi thở ra dài.’ 



30 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 







2ND STAGE 

Breatíiỉng in a shallow breatìi, he understands properly: 
“I am breaứiing in a shallow breath”. 

Khi thở vào ngắn, vị ấy biết rõ: 

‘Tôi thở vào ngắn.’ 


GIAI ĐOẠN 2 

Breathỉng out a shallow breath, he understands properly: 
“I am breathỉng out a shallow breath”. 

Khi thở ra ngắn, vị ấy biết rõ: 

‘Tôi thở ra ngắn.’ 



31 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



3RD STAGE - GIAI ĐOẠN 3 


“Peeling tíie whole [breatìi] body, I shall breathe in”. 
Thus he traỉns hỉmseir. 


“Peeling ứie whole [breath] body, I shall breatìie out”. 
Thus he traỉns himseir. 


‘Cảm giác toàn thân [hơi thở], tôi sẽ thở vào.’ 
Vị ấy tập như vậy. 


‘Cảm giác toàn thân [hơi thở], tôi sẽ thở ra.’ 
Vị ấy tập như vậy. 



32 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



4TH STAGE - GIAI ĐOẠN 4 


‘Tranquilizing the whole [breath] body, 
I shall breathe ỉn.’ Thus he trains. 

‘An tịnh toàn thân [hơi thở] 5 tôi sẽ thở vào.’ 
Vị ấy tập như vậy. 


‘Tranquilizing the whole [breath] body, 
I shall breathe out.’ Thus he trains. 

‘An tịnh toàn thân [hơi thở]j tôi sẽ thở ra.’ 
Vị ấy tập như vậy. 



33 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



FOUR factors for makingthe breath calm 

BỐN YẾU TỐ LÀM CHO HƠI THỞ AN TỊNH 

• 

1. Concem {ẫbhogẩ}'. pay attention to^ apprehend^ advert the 
mind to the breath - Chú Xấm{ãbhoga)\ chú quan tâni;, 
hướng tâm đến hơi thở 

2. Reaction {samannãhãrẩ)'. continue to pay sustained attention 
to the breath - Nhiếp tâm {samannãhãra)'. tiếp tục miên mật 
chú ý đến hơi thở 

3. Attention {manasikãra): decide to make the breath tranquil;, 
make the mind advert towards the breath - Tác ý 
{manasikãra): quyết tâm làm cho hơi thở an tịnh;, làm cho tâm 
hướng vé hơi thở 

4. Reviewing {paccavekkhanã): review the breath;, make it clear - 
Phản khán {paccavekkhanã): xem xét lại hơi thỞ 5 làm cho hơi 
thở rõ ràng trong tâm 


to the effect '1 will try to make the breath tranquil” 
với mục tiêu “Tôi sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh” 


34 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


At this stage^ your breath becomes very calm and subtle. It is diữìcult to be aware of the 
breath. Some yogis then purposely make their breath gross. Do not do such. Instead;, 
you should increase your mindfulness. Simply let your mind wait at the area above the 
lips and below the nostrils. You can be aware of the in breath and out breath again - ở 
giai đoạn này:, hơi thở của quý vị rất an tĩnh và vi tế. Thật khó để nhận biết hơi thở. Nên 
có một sô thiền sinh cô tình làm cho hơi thở thô rõ lên. Không nên làm như vậy. Thay vì 
thế^ quý vị nên tăng trưởng niệm của mình. Đơn giản hãy để tâm quý vị chờ ở khu vực 
dưới mũi trên môi trên. Quý vị có thể lại nhận biết đưỢc hơi thở-vào-và-ra. 

So all you need to do at this stage is to decide to tranquilize the breath:, and to be contin- 
uously aware of it. That way5 you will find the breath becoming calmer, more peaceíul:, 
and more tranquil.The nimitta may appear - Vì vậy tất cả những gì quý vị cần phải làm 
ở giai đoạn này là quyết tâm an tịnh hơi thỞ3 và tiếp tục nhận biết nó. Theo cách đó^ quý 
vị sẽ thấy hơi thở trở nên ngày càng định tĩnh:, yên bình:, và an tịnh hơn. 

Just before the nimitta appears^ a lot of yogis encounter diữìculties. Mostly^ they find 
that the breath becomes very subtle and unclear - Ngay trước khi tướng nimitta xuất 
hiện:, tất nhiều thiền sinh gặp phải khó khăn. Hầu hết^ họ thấy rằng hơi thở trở nên rất 
vi tế và không rõ ràng. 

They may think the breath has stopped. If this happenS:, you should keep your awareness 
on where you last noticed the breath^ and wait for it to appear. Some yogis think their 
breaths have stopped. I think NOT! - Họ có thể nghĩ không còn hơi thở. Nếu điều này 
xảy ra^ quý vị nên giữ sự nhận biết ở nơi sau cùng mà quý vị biết đưỢc hơi thỞ5 và chờ 
hơi thở xuất hiện. Một số thiền sinh nghĩ rằng họ đã ngừng thở. Tôi KHÔNG nghĩ thế! 


35 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


7 PERSONS WHO DO NOT BREATHE 

7 LOAI NGƯỜI KHÔNG có HƠI THỞ 


1. A dead person - Người Chết 

2. A foetus in the mother womb - Thai nhi trong bụng mẹ 

3. A drowned person - Người đang chìm dưới nước 

4. An unconscious person - Người bất tỉnh 

5. A person in forth jhãna - Người đang nhập tứ thiền 

6. A person in the attainment of cessation (nirodha samãpatti) - Người 
đang nhập thiền diệt 

7. A Brahmã - Phạm Thiên 

So you should remember that you are not one of them. You are actually 
breathing. It is just that your mindíulness is not strong enough for you to 
be aware of the breath. 

Quý vị nên nhớ rằng mình không thuộc một trong những người không có 
hơi thở này. Quý vị thật sự đang thở. Chỉ vì niệm của quý vị chưa đủ 
mạnh để nhận biet đưỢc hơi thở VI tế. 


36 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


WHY PRACTICE MINDPULNESS OF BREATHING? 

VÌ SAO TU TẬP NIỆM HƠI THỞ? 

The Buddha explains - Đức Phật giải thích: 

Ẵnãpẫnassatíy bhikkhavCy bhãvitã babulĩkatã mahappbalẫ botí mabãnisainsẫ 

Mindfulness of breathing;, bhikkhus^ when developed and cultivated^ is of great 

fruit and great beneht 

Này các Tỳ-khưu^ niệm hơi thở vào-ra khi đưỢc tu tập và làm cho sung mãn, có 

đưỢc quả báu lớn và lợi ích lớn. 

Who practices ãnãpãnasati in two ways - Những ai thực hành niệm hơi thở theo 

hai cách: 

1, Bbẫvitã: increased, cultivated, developed - tăng trưởng, sung mãn, phát 
triển 

2, Babulĩkatã: practiced ửequently, seriously - thực hành thường xuyên, 
nghiêm túc 

will gain - sẽ đạt đưỢc: 

Ì. Mabappbalã: great reward, very fruitful, rich in result - phần thưởng lớn, 
rất hiệu quả, giàu kết quả 

2, Mahãnisamsã: great advantage, great blessing - lợi thế lớn lao, phước lành 
lớn lao 


37 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


As you continue to be mindful of the breath^ light or nimitta may also appear. Nimitta is 
the sign of concentration - Khi quý vị tiếp tục niệm hơi thỞ5 ánh sáng hay ấn tướng nimitta 
cũng có thể xuất hiện. Ân tướng nimitta là dấu hiệu của định. 

So when your nimitta íìrst appears, do not move your mind from the breath to the nimitta. 
If you do, the nimitta will disappear - Nên khi nimitta của quý vị xuất hiện lần đầu, đừng 
di chuyển sự chú ý từ hơi thở qua nimitta. Nếu quý vị làm thế, thì nimitta sẽ biến mất. 

The nimitta appears only together with the breath, above the upper lip or at the nostril 
area - Nimitta xuất hiện chỉ cùng với hơi thở, ở khu vực trên môi trên hoặc vùng dưới mũi. 

As your concentration becomes deeper and deeper, íìrm and stable, the breath and the 
nimitta will become one eventually. When you are aware of the breath, you know the nim- 
itta. When you know the nimitta, you are aware of the breath - Khi định của quý vị trở nên 
ngày càng sâu hơn, vững chắc và ổn định, hơi thở và nimitta cuối cùng sẽ trở thành một. 
Khi quý vị nhận biết hơi thở, cũng chính là nhận biết nimitta. Khi quý vị biết nimitta, cũng 
chính là nhận biết hơi thở. 

At this time, you should change your meditation object from the breath to the nimitta. In 
doing so, if the nimitta becomes shaky or disappears, you should go back to being aware 
of the breath again - Vào lúc này, quý vị nên chuyển đé mục thiền từ hơi thở qua nimitta. 
Trong lúc làm như vậy, nếu nimitta trở nên không ổn định hoặc biến mất, quý vị nên quay 
trở lại nhận biết trên hơi thở. 

If the nimitta is stable, then you should continue to pay attention to the nimita continu- 
ously for a long time - Nếu nimitta vững chắc ổn định, thì quý vị nên tiếp tục chú ý đến 
nimitta liên tục trong thời gian dài. 

38 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


MO VE THE MIND EROMTHE BREATHTOTHE NIMITTA ONLY WHEN 

NIMITTA & BREATH BECOME ONE 

TÂM CHUYỂN Sự CHÚ Ý TỪ HƠI THỞ QUA TƯỚNG NIMITTA 
CHỈ KHI TƯỚNG NIMITTA VÀ HƠI THỞ HÒA NHẬP TRỞ THÀNH MỘT 



39 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



SHAPE AND COLORS OF NIMITTA ARE NOT IMPORTANT. 
STABILITY AND MERGING WITH THE BREATH ARE IMPORTANT. 

HÌNH DẠNG VÀ MÀU SẮC CỦA TƯỚNG (NIMITTA) KHÔNG QUAN TRỌNG. 
Sự ỔN ĐỊNH VÀ HỢP nhất với hơi thở mới là điểu quan trọng. 



40 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


THE NIMITTAS 

CÁC TƯỚNG NIMITTA (DẤU HIỆU) 

The nimitta of ãnãpãnasati YdLTÌQS according to the individual. To some^ the nimitta 
is - Tướng nimitta của đé mục niệm hơi thở ãnãpãnasati khác nhau đối với từng 
người. Với một số người^ tướng nimitta là: 

n pure and fine like cotton wool or drawn out cotton - tinh khiết và mịn như 
len bông hay bông gòn^ 

^ moving air or a draught - không khí di chuyển hoặc gió lùa^ 

II a bright light like the morning star Venus - ánh sáng rực như sao Kim ban 
maừ 

|| a bright ruby or gem^ or a bright pearl - viên ruby hồng ngọc hay đá quý 
sáng^ hoặc một viên ngọc trai sáng^ 

A the stem of a cotton plant - thân cây bông gòn^ 

# a sharpened piece of wood - mảnh gồ đưỢc mài sắc^ 

l| a long rope or string - một sỢi dây dài hoặc chuỗi dàừ 

H a wreath of flowers3 a puff of smoke - một vòng hoa^ một làn khóừ 

H a stretched out spider xveba a fĩlm of misu a lotus - một mạng nhện căng^ 
một màng sương mù, một hoa sen^ 

|| a chariot wheeb a moon^ or a sun - một bánh xe ngựa^ mặt trăng^ hay mặt 
trời. 


41 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



THE STAGES OE NIMITTA 

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA TƯỚNG 



• Parikamma Nimitta 

- Preparatory sign 

- Chuẩn bị tướng: ánh sáng yếuj 
màu xám 

• Uggaha Nimitta 

- Taken-up sign or learning sign 

- Học tướng: ánh sáng trắng như 
bông gòn 

• Patibhãga Nimitta 

- Counterpart sign 

- Tợ tướng: ánh sáng mạnh mẽj 

sáng chói, rực rỡ như ngôi sao 


42 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 





In most cases, a smoky nimitta is the Prepartory sign (in PãỊi we call Parikamma Nimitta) - trong háu hết các trường hỢp, một 
nimitta xám khói là Chuẩn bị tướng (trong PãỊi chúng ta gọi là Parikamma Nimitta). 

A pure white nimitta like cotton wool is the taken-up sign or learnỉng sign (in PãỊi, we call Uggaha-Nimitta). It is usually dull 
and opaque - Một nimitta trắng tinh khiết như len bông là Học tướng (trong PãỊi chúng ta gọi là Uggaha-Nimitta). Nó thường 
mờ và đục. 

When the nimitta becomes bright like the morning star, brilliant and clear, it is the Patibhãga-nimitta (Counterpart sign) - 
Khi nimitta trở nên sáng như sao mai, rực rỡ và trong suốt, đó là Tợ Tướng Patỉbhãga-nỉmỉtta. 

Again, when the nimitta is like a dull ruby or gem, it is the Uggaha-nimitta, but when bright and sparkling, it is the patĩbhã- 
ga-nimỉtta - Lại nữa, khi nimitta giống như viên hồng ngọc hay đá quý mờ đục, đó là Học tướng Uggaha-Nimitta, nhưng khi 
sáng rực và lấp lánh, đó chính là Tợ Tướng Patỉbhãga-nỉmỉtta. 

So, even though ãnãpãnasatỉ is a single meditation subject, it produces various types of nimitta: the nimitta appears diíĩerently 
to diíĩerent yogis - Nên mặc dù ãnãpãnasatỉ chỉ là một đê mục thiền, nhưng nó tạo ra nhiều loại nimitta khác nhau: nimitta xuất 
hiện khác nhau đối với những thiền sinh khác nhau. 

But, whatever the shape or colour of your nimitta, whatever your perception of the in-and-out breath, it is important not to play 
with your nimitta - Nhưng dù cho hình thức hay màu sắc nimitta của quý vị là gì, dù cho tưởng của quý vị vẻ hơi thở-vào-và-ra là 
gì, thì điều quan trọng là đừng đùa giỡn với nimitta của quý vị. 

Do not let it go away, and do not intentionally change its shape or appearance. If you do, your concentration will not develop any 
íurther and your progress will stop. Also, your nimitta may disappear - Đừng để nó biến mất, và đừng cố ý biến đổi hình dạng hoặc 
sự xuất hiện của nó. Nếu quý vị làm thế, định của quý vị sẽ không đưỢc phát triển xa hơn và sự tiến bộ của quý vị sẽ bị dừng lại. 
Only when your nimitta becomes stable and appears as the breath itselí, move your mind from the breath to the nimitta - Chỉ khi 
nimitta của quý vị trở nên ổn định và xuất hiện cũng như chính là bản thân hơi thở, thì hãy chuyển tâm quý vị từ hơi thở sang 
nimitta. 

You should determine to keep your mind calmly concentrated on the white uggaha-nimitta for one, two, three hours, or more - 
Quý vị nên quyết tâm giữ cho tâm của quý vị an định trên Học tướng màu trắng Uggaha-Nimitta trong một, hai, ba giờ, hoặc 
lâu hơn nữa. 

If you can keep your mind fixed on the uggaha-nimitta for one or two hours, it should become clear, bright, and brilliant. This is 
now the patibhãga-nimitta or the counterpart sign - Nếu quý vị có thể giữ tâm mình cố định trên Học tướng Uggaha-Nimitta 
trong một hoặc hai giờ, nó sẽ trở nên trong suốt, sáng chói, và rực rỡ. 

Determine and practise to keep your mind on the patibhãga-nimitta for one, two, or three hours. Practise until you succeed - 
Quyết tâm và thực hành để giữ tâm quý vị trên Tợ Tướng Patỉbhãga-nỉmỉtta trong một, hai, hay ba giờ. Thực hành cho đến khi 
quý vị thành công. 


43 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


STAGES OF NIMITTA 

CÁC GIAI ĐOAN CỦA TƯỚNG 



• Parikamma Nimitta 

- Preparatory sign 

- Chuẩn bị tướng: ánh sáng 
yếu, màu xám. 


44 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



STAGES OF NIMITTA 

CÁC GIAI ĐOAN CỦA TƯỚNG 



• ưggaha Nimitta 

- Taken-up sign or learning sign 

- Học tướng: ánh sáng trắng như 
bông gòn. 


45 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 




STAGES OF NIMITTA 

CÁC GIAI ĐOAN CỦA TƯỚNG 



Uggaha Nimitta 

- Taken-up sign or learning sign 

- Học tướng: ánh sáng trắng 
như bông gòn, càng ngày càng 
sáng hơn. 


46 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



STAGES OF NIMITTA 

CÁC GIAI ĐOAN CỦA TƯỚNG 



• Patibhãga Nimitta 

- Counterpart sign 
-Tợ tướng: ánh sáng 
mạnh mẽ, sáng chói, rực 
rờ như ngôi sao. 


47 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



ACCESS CONCENTRATION & 
ABSORPTION CONCENTRATION 
CẬN ĐỊNH & AN CHỈ ĐỊNH 

Access concentration is - Cận định là: 

^ close to absorption concentration Ụhẫna) - tiệm cận/gần đến an 
chỉ định Ụhãna) 

ầ precedes jhẫna - trước khi đạt đến an chỉ định jhẫna 


At this stage you will reach either access concentration or absorptỉon con- 
centration. It is called access concentration because it is close to jhãna. Access 
concentration precedes or comes before absorption concentration. Absorption 
concentration is jhãna. 

ở giai đoạn này^ quý vị sẽ đạt đến hoặc là cận định hoặc là an chỉ định. ĐưỢc 
gọi là cận định vì nó rất gần với an chỉ định jhãna. Cận định xảy ra trước hoặc 
đạt đến trước khi đắc an chỉ định. An chỉ định là jhãna. 


48 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


ACCESS CONCENTRATION 
&ABSORPTION CONCENTRATION 


CẬN ĐỊNH & AN CHỈ ĐỊNH 


Access concenưation 

CẬN ĐỊNH 
{upacãra samãdhĩ) 

Absortion concentration 

AN CHỈ ĐỊNH 

Ụbãna samẫdbĩ) 

five jhana factors NOT fully developed 

5 chi thiền CHƯA phát triển đầy đủ 

five jhana factors fully developed 

5 chi thiền đã phát triển đầy đủ 

counter-part sign (patibhaga-nimitta) as object 

Tợ Tướng (patibhãga-nimitta) là đẻ mục / cảnh 




Patibhãga Nimitta 

- Counterpart sign 

- Tợ tướng: ánh sáng mạnh 
mẽj sáng chói, rực rỡ như 
ngôi sao 


49 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 





BHAVANGA 

LIFE CONTINUUM - HỮU PHẨN 

• Bhavanga is the mind-door - Bhavanga là ý-môn 

• The mind door is at the heart-base {hadaỵa vatthu) - Ý-môn ở tại 
sắc-ý-vật (hadaya vatthu) 

• The heart-base is in the physical heart area - sắc-ý-vật nằm trong 
trái tim vật lý 

If the yogi falls into Bhavanga, he will say that everything has stopped. S 05 he may even think 
it is Nibbãna - Nếu rơi vào Hữu phần Bhavanga, thiển sinh sẽ cho rằng mọi thứ đã dừng lại. Vì 
vậy, anh ấy có thể thậm chí nghĩ đó là Níp-bàn (Nibbãna). 

In reality, the mind has not stopped, but the yogi is just not mindíul enough to discern this, 
because the bhavangas are very subtle - Thật sự, tâm không dừng lại, nhưng thiền sinh chỉ là 
không đủ niệm để quán sát đưỢc điều này, bởi vì tâm hữu phần bhavanga rất là vi tế. 

Bhavanga is the mỉnd door. The mind door is at the heart-base (hadaya vatthu) - Tâm hữu 
phần bhavanga là ý-môn.Ý-môn ở tại sắc-ý-vật (hadaya vatthu). 

The heart base is in the physical heart area - sắc-ý-vật nằm trong trái tim vật lý. 


50 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


CHECKING FOR BHAVANGA 

KIỂM TRA HỮU PHẢN BHAVANGA 

You can check for the bhavanga. How to do it? - Quý vị có thể kiểm tra tâm hữu phần bhavanga. 
Cách làm như thế nào? 

Immediately after your mind stays continuously concentrated on the patibhãga-nimitta for two 
or three hours, you should try to discern the heart-base - Ngay sau khi tâm quý vị liên tục chú ý 
trên Tợ Tướng patỉbhãga-nỉmỉtta trong hai hoặc ba giờ, quý vị nên cố gắng quán sát sắc-ý-vật. 

Where is the heart-base? It is situated at the bottom of the physical heart area - sắc-ý-vật nằm 
ở đâu? Nó nằm ở đáy của vùng trái tim vật lý. 

Just pay attention to that area for three to four seconds. You should not pay attention to that 
area for too long as you might feel uncomfortable - Chú ý đến chỗ ấy chỉ trong ba hoặc bốn giây. 
Không nên chú ý đến khu vực đó quá lâu vì có thể quý vị sẽ cảm thấy khó chịu. 

The bhavanga-consciousness is bright and luminous. You might see bhavanga and the patibhã- 
ga nỉmỉtta inside the bhavanga.This is called checking for bhavanga and nimitta.You will know 
what bhavanga is when you discern it for yourselí. If you can see, it is good. If you cannot see, you 
should try again at the next sitting until you are successíul - Tâm hữu phần bhavanga sáng và rực 
rờ. Quý vị có thể thấy hữu phần bhavanga và Tợ tướng patỉbhãga nimitta trong bhavanga. Đây 
đưỢc gọi là kiểm tra bhavanga và nimitta. Quý vị sẽ biết đưỢc bhavanga khi tự mình quán sát nó. 
Nếu quý vị có thể thấy, thì thật tốt. Nếu không thể thấy, quý vị nên cố gắng lần nữa vào thời thiền 
tiếp theo cho đến khi thành công. 


51 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


pHECKING FOR BHAVANGA 

KIẾM TRA HỮU PHẨN BHAVANGA 




Discern Bhavanga (mind-door) 

Thấy biết rõ Tâm Hữu Phần 
Bhavaủga (ý môn) 

(nương sắc ý vật trong trái tim). 


• Discern Nimitta inside Bhavanga 

Thấy biết rõ Tợ Tướng Patibhãga 
Nimitta xuất hiện trong Tâm Hữu Phần 
Bhavaủga. 


52 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



After you are able to check the bhavaủga and nimitta successíully at the heart-base, you should proceed to try to 
check for five ịhãna íactors - Sau khi có thể kiểm tra bhavanga và nimitta thành công ở sắc-ý-vậtj quý vị nên tiến 
đến việc cố gắng kiểm tra 5 chi thiền. 

The five ịhãna factors are - 5 chi thiển gồm có: 

1. Applied thought (vitakka) - Tầm: Directing and placing the mind on the counter-part sign. Counter part 
sign patibhãga nimitta is the very bright nimitta - Hướng và đặt tâm trên Tợ Tướng. Tợ Tướng patibhãga nimitta 
là nimitta rất sáng. 

2. Sustaỉned thought (vicãra) - Tứ: Maintaining the mind on the counter-part sign - Duy trì tâm trên Tợ Tướng. 
A simile for applied thought and sustained thought is striking a bell. When you íìrst strike a bellj that is a metaphor 
for applied thought. The lingering sound of the bell is a metaphor for sustained thought - Một so sánh cho Tầm 
và Tứ là việc đánh chuông. Khi quý vị đánh chuông lần đầu, đó là ẩn dụ cho Tam. Âm thanh kéo dài của chuông 
ẩn dụ cho Tứ. 

Another example is a Aying bat. When the bat íìrst flaps his wings to take Aight, that is a metaphor for applied 
thought. The out-stretched wing is the metaphor for sustained thought - Một ví dụ khác là con dơi đang bay. Khi 
con dơi vồ cánh lần đầu tiên để bay, đó là ẩn dụ cho Tầm. Đôi cánh dang rộng là ẩn dụ cho Tứ. 

Or when you hold a bowl, that is the metaphor for applied thought.The hand that is wiping the bowl with a cloth, 
that is metaphor for the sustained thought - hoặc khi quý vị cầm lấy bát, đó là ẩn dụ cho Tầm. Bàn tay dùng khăn 
đang lau bát, đó là ẩn dụ cho Tứ. 

3- Joy (pĩti) - Hỷ: Liking for the counter-part sign - ưa thích Tợ Tướng. 

4. Blỉss (sukha) - Lạc: Happiness about the counter-part sign - Vui với Tợ Tướng. 

5. One-pointedness (ekaggatã) - Định: One-pointedness of mind on the counter-part sign - Nhất tâm trên Tợ 
Tướng. 

Discerning 5 ịhãna factors for the Ist Jhãna Thấy biết rõ 5 thiền chi trong tâm Sơ Thiền 

• Vitakka -Applied thought -Tãfn * PĩỆị~Joy - Hỷ 

Trạng thái áp sát ban đâu của tâm là đem và đặt tâm , tợ tướng (patibhãga nimitta). 

V TiL-u • Sukha - Bliss - Lạc 

trên cảnh tợ tướng (patibhaga nimitta). T ” __ 

■ ^ ^ phoi hỢp với trải nghiệm cảnh tợ tướng 

• Vicãra - Sustained thought - Tứ (patibhãga nimitta). 

Duy trì, gìn giữ sự áp sát của tâm trên cảnh tợ tướng • Ekaggatã — One pointedness — Nhãt tămlĐịnh 
(paựbhaga nimitta) Nhất tâm trên cảnh tợ tướng (patibhãga nimitta). 

53 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



DISCERNTHE 5 JHANA EACTORS 

QUÁN SÁT 5 THIẾN CHI 



Applied thought {vừakká) - Tầm 
Sustained thought {yicãrà) - Tứ 
Joy {pĩtì) - Hỷ 

Bliss or happiness {sukhẩ) - Lạc 
One pointedness {ekagattẫ) - Định 


Discern Bhavanga (mind-door) at the heart base - Quán sát Hữu phần Bhavanga (ý-môn) 
See the Nỉmitta (counter-part sign) inside Bhavanga - Nhìn thấy Nimỉtta (Tợ Tướng) 
trong Hữu Phân Bhavanga 

Check the five jhãna íactors - Kiểm tra năm chi thiển jhãna 
o vitakka, vicãra, pĩti, sukha, ekagattã- Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc, Định 


54 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


Once you can maintain the íìrst ịhãna for about two or three hours, you should try to discern the five 
jhãna factors - Một khi quý vị có thể duy trì đưỢc Sơ thién trong khoảng hai hoặc ba giờ, quý vị nên 
cố gắng quán sát năm chi thiền, 

Whenever you emerge from ịhãna, you discern the heart base, which is an area inside your heart. It is 
where the Bhavanga mind-door rests.The Bhavanga mind-door is bright and luminious.The bhavan- 
ga is like a mirror in the heart. When you discern the bhavanga, you will see the ãnãpãna patibhãga 
nimitta or the counter-part sign appear there.Then you discern the five jhãna íactors - Bất cứ khi nào 
quý vị xuất thiền, quý vị quán sát sắc-ý-vật, là vùng bên trong trái tim. Đó là nơi an trú của Ý-môn 
Hữu phần Bhavanga. Ý-môn Hữu phán Bhavahga sáng và rực rỡ. Hữu phần Bhavanga giống như 
một cái gương trong trái tim. Khi quán sát Bhavanga, quý vị sẽ thấy Tợ Tướng của hơi thở-vào-và-ra 
ãnãpãna patibhãga nimitta xuất hiện ở đây. Sau đó quý vị quán sát năm chi thiền. 

You check if there is applied thought (vitakka). If you are successhil, you should try to sit again and 
check for sustained thought (vicãra) in the next sitting. You should repeat the checking for each ịhãna 
factor until you hnished discerning all five ịhãna factors one by one. Then you should try to discern 
all five ịhãna factors at one time - Quý vị kiểm tra ở đó có chi Tam (vitakka) hay không. Nếu thành 
công, quý vị nên cố gắng ngồi thiên lần nữa và kiểm tra chi Tứ (vicãra) trong thời thiền tiếp theo. Quý vị 
nên hành đi hành lại việc kiểm tra từng chi thién cho đến khi hoàn thành việc quán sát hết tất cả nảm 
chi thiền từng cái một. Sau đó quý vị nên cố gắng quán sát tất cả nảm chi thiền cùng một lúc. 

The jhãna factors together called ịhãna. When you are just beginning to practise jhãna, you should 
practise entering jhãna for a long time, and not spend too much time discerning the ịhãna íactors. After 
you are successíul in checking the five jhãna íactors, you should try to develop mastery (vasĩ-bhãva) 
of the ịhãnas - Các chi thiên câu sanh cùng nhau gọi là thiền định jhãna. Khi chỉ mới bắt đầu hành 
định ịhãna, quý vị nên nhập thiển jhãna trong một thời gian dài, không nên dùng quá nhiéu thời gian 
quán sát các chi thiền. Sau khi thành công trong việc kiểm tra năm chi thiên, quý vị nên cố gắng phát 
triển năm pháp thuần thục (vasĩ-bhãva) của thiền định jhãna. 


55 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


5 MASTERIES 

5 PHÁP THUẦN THỤC 

• 

Advertence mastery (ãvajjana*vasĩbhãva) 

Thuần thục trong việc nhớ lại chi thiền nhanh chóng 

Attainment mastery (samãpajjana‘ vasĩbhãva) 

Thuần thục trong việc nhập thiền nhanh chóng 

Determination mastery (adhỉtịhãna' vasĩbhãva) 

Thuần thục trong việc trú trong thiền theo ý nguyện 

Emergence mastery (vutthãna' vasĩbhãva) 

Thuần thục trong việc xuất khỏi thiền vào thời gian đã định trước 

Reýlection mastery (paccavekkhanã' vasĩbhãva) 

Thuần thục trong việc phản khán hay xem lại những chi thiền nhanh chóng bằng 
cách hạn chế số lượng tâm hữu phần (bhavanga citta) giữa các lộ (vĩthi) 


56 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


5 MASTERIES 

5 PHÁP THUẤN THỤC 

There are íìve masteries - Có nảm pháp thuần thục là: 

1. Advertence mastery (ãvajjana*vasĩ): to be able to easily advert to the jhãna íactors where and when you 
wish - có thể dễ dàng quán xét chi thiền bất kỳ nơi đâu và khi nào quý vị muốn. 

2. Attainment mastery (samãpapana'vasĩ): to be able to easily attain ịhãna where and when you wish - có 
thể dễ dàng nhập thiền bất kỳ nơi đâu và khi nào quý vị muốn. 

3. Determination mastery (adhitthãna*vasĩ) : to be able to easily maintain your ịhãna wherej whenj and 
for as long as you wish: one, two or three hours, etc.j according to the determined time - có thể dễ dàng duy 
trì bậc thiển của quý vị bất cứ nơi nàOj lúc nào và trong bao lâu như quý vị mong muốn: mộtj haij hay ba giờj 
V.V.J tuỳ vào thời gian quý vị quyết định. 

4. Emergence mastery (vutthãna*vasĩ): to be able to easily emerge from ịhãna where and when you wish - 
có thể dễ dàng xuất khỏi thién bất kỳ nơi đâu và khi nào quý vị muốn. 

5. ReAection mastery (paccavekkhanã*vasĩ): to be able to easily reflect on the jhãna íactors where and 
when you wish. In practice, this is the same as the íìrst mastery - có thể dễ dàng phản khán, xem lại các chi 
thiền bất cứ nơi nào và khi nào quý vị muốn. Trong thực hành, điéu này tương tự như pháp thuần thục thứ 
nhất. 

In the PãỊi Texts, The Buddha says one should not try going to a hỉgher ịhãna ĩuỉthout first devel- 
oping these fìve masteries - Trong Kinh điển PãỊi, Đức Phật nói rằng thiển sinh không nên cô gắng 
hành tiếp bậc thiển cao hơn khi chưa tu tiến xong năm pháp thuần thục này trước tiên. 

ựone tries to go to secondjhãna luỉthout mastering firstjhãna, one might ỉose all thejhãnas - Nếu 
thiển sinh cô gắng hành lên Nhị Thiển mà chưa thuần thục Sơ Thiển, ngươi ấy có thể bị mất tất cả 
bậc thiển jhãna. 


57 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


WHY ONE SHOULD PRACTICE 5 MASTERIES? 

VÌ SAO NÊN THựC HÀNH 5 PHÁP THUẦN THỤC? 
Gavi Sutta: The Cow Sutta (AN 9.35) - Kinh Con Bò Cái 



58 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 



There was a mountain cow foolishj not experienced, not famil- 
iar with the surroundings, not skilled in climbing mountains. 
She wanted to go in a new direction which she had never never 
gone beíore, to eat grass which she had never eaten beíore, to 
drink water which she had never drunk before! So she lifted her 
back legs without placing her ữont legs hrrnly. She became un- 
stable, fell down and broke her leg. She could not go to where 
she wanted to go. She could not return saíely to the original 
place where she started either - Có một con bò núi cái khờ khạo, 
không có kinh nghiệm, không quen với địa hình xung quanh, 
không khéo leo núi. Nó muốn đi theo hướng mới mà mình chưa 
từng đi, để ăn cỏ chưa từng ăn, để uống nước chưa từng uống 
trước đây! Vì thế nó nhấc chân sau của mình lên mà không 
đặt chân trước một cách chắc chắn. Nó bị mất thăng bằng, rơi 
xuống và gãy chân. Nó không thể đi đến nơi mình muốn. Cũng 
không thể quay vể nơi ban đầu một cách an toàn. 

In the same way, if you gain the íìrst jhãna and want to move 
on to the second jhãna without practicing five masteries, you 
will not be able to go to the second ịhãna safely. You may also 
lose your íìrst ịhãna - Cũng vậy, nếu quý vị đạt đưỢc Sơ thiển và 
muốn chuyển sang Nhị Thiền mà không thực hành năm pháp 
thuần thục, quý vị sẽ không thể chuyển sang Nhị thiền một cách 
an toàn. 

Thus, you have to practice five masteries for each level of jhãna 
- Vì vậy, quý vị phải thực hành năm pháp thuần thục của mồi 
bậc thiền. 



59 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


DISCERNING 3 JHANA PACTORS 
OFTHE2NdjhãNA 

QUÁN SÁT 3 THIẾN CHI CỦA NHỊ THIẾN 


H Applied thought ( vitakka ) — Tám 

\ 

0 Sustained thought ( vic ẽ¥ẩị —Tứ 

\ 

ềặ Joy (pĩrì) - Hỷ 

% Bliss or happiness (sukhà) - Lạc 
II One pointedness {ekagattã) - Định 


60 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 




After you have experienced the íìrst Jhãna and practised the five masteries of the íìrst Ihãna, you should reflect on 
the íìrst Ihãna, beíore entering the second Jhãna - Sau khi quý vị đã trãi nghiệm Sơ Thiền và thực hành năm pháp 
thuần thục của Sơ Thiền, quý vị nên quán chiếu lại Sơ Thiền, trước khi bước vào Nhị Thiền. 

How to reílect on the íìrst Jhãna - Cách quán chiếu/phản khán Sơ Thiển: 

-You make a determination to stay in íìrst Jhãna for about one hour - Quý vị quyết định nhập Sơ Thiền khoảng một 
giờ. 

- Emerging from the íìrst Jhãna, you need to reflect that the íìrst Jhãna is easily aữected by the five hindrances - 
Xuất Sơ Thiền, quý vị cần phải phản khán/quán chiếu rằng Sơ Thiền rất dễ bị ảnh hưởng bởi nảm pháp cái (năm 
pháp ngăn che). 

(The five hindrances are sensual desires, ill will, sloth and torpor, restlessness, and doubt - Năm pháp ngăn che là 
Tham dục, Sân hận, Hôn trầm vàThuỵ miên,Trạo cử-Hối quá, và Hoài nghi). 

- Also, the Jhãna íactors of applied thought and sustaỉned thought are gross - Cũng vậy, chi thiền Tầm và Tứ 
còn thô. 

After this reAection, your mind goes back to pay attention to the nimitta again, for about 30 mins. After that, check 
in the Bhavaủga, you will understand that applied and sustained thought are gross. 

With that, you want to proceed to the second Jhãna, which is more peaceful than the íìrst Jhãna, because it does not 
have applied thought and sustained thought. Second Jhãna has only three íactors; Joy, Bliss and one-pointedness 

- Sau khi quán chiếu như vậy, tâm quý vị quay trở lại chú ý trên nimitta, trong khoảng 30 phút. Sau đó, kiểm tra 
trong Hữu Phần Bhavaủga, quý vị sẽ hiểu rằng Tầm và Tứ còn thô. Với điều đó, quý vị muốn tu tiến lên Nhị Thiền, 
an tịnh hơn Sơ Thiền, là do không có Tam và Tứ. Nhị Thiền chỉ có 3 thiền chi; Hỷ, Lạc và Định. 

How to attaỉn second Jhãna - Làm thế nào chứng đắc Nhị Thiển 

Allow your mind to pay attention back to the nimitta again and stay there for a long time (1,2,3 hours) 

Emerging from the practice, immediately check your Jhãna factor in the Bhavaủga - Cho phép tâm quý vị quay trở 
lại chú ý nimitta và trú trong thời gian dài (1,2,3 giờ). Xuất thiền, kiểm tra ngay Thiền chi trong Hữu Phần. 

If you only discern three íactors; Joy, Bliss and one-pointedness, you have attained second Jhãna - Nếu quý vị quán 
sát chỉ thấy 3 chi thiền; Hỷ, Lạc và Định, là quý vị đã chứng đắc Nhị Thiền. 

The second Jhãna possess of three íactors, Joy, bliss and one-pointedness. You should then develop the five master- 
ies of the second Jhãna - Nhị Thiền có 3 thiền chi, Hỷ, Lạc và Định. Quý vị sau đó nên phát triển năm pháp thuần 
thục của Nhị Thiền. 


61 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


DISCERNING 2JHANA PACTORS 
OPTHE jhãNA 

QUÁN SÁT 2 THIẾN CHI CỦA TAM THIẾN 

\ 

Applied thought {vitakkà ) — Tám 

n Sustained ứiought {vic ãmị —Tứ 

# Joy ipữi ) —Hỷ 

^ Bliss or happiness {sukhà) - Lạc 
ệặ One pointedness {ekagattã) - Định 


62 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 





After you have experienced the second Jhãna and practised the five masteries of the second Ihãna, you should 
reflect on the second Ihãna, before entering the third Jhãna - Sau khi quý vị đã trải nghiệm Nhị Thiền và thực 
hành năm pháp thuần thục của Nhị Thiền, quý vị nên quán chiếu lại Nhị Thiển, trước khi bước vào Tam 
Thiền. 

How to reílect on the second Jhãna “ Cách quán chiếu/phản khán Nhị Thiển: 

-You make a determination to stay in second Jhãna for about one hour - Quý vị quyết định nhập Nhị Thiền 
trong khoảng một giờ. 

- Emerging from the second Jhãna, you need to reflect that the second Jhãna factor, Joy, is gross - Xuất Nhị 
Thiển, quý vị cần quán chiếu rằng chi Hỷ của Nhị Thiền còn thô. 

After this reAection, your mind goes back to pay attention to the nimitta again, for about 30 mins. After that, 
check in the Bhavaủga, you will understand that the Jhãna íactor, Joy, is gross - Sau khi quán chiếu điéu này, 
tâm quý vị quay lại chú ý trên nimitta lần nữa, khoảng 30 phút. Sau đó, kiểm tra trong Bhavanga, quý vị sẽ 
hiểu rằng chi thiển Hỷ còn thô. 

With that, you want to proceed to the third Jhãna, which is more peacehil than the second Jhãna, because it 
does not have the Joy Jhãna factor. Third Jhãna has only two Jhãna íactors; Bliss and one-pointedness - Với 
điéu đó, quý vị muốn tu tiên lên Tam Thién, an tịnh hơn Nhị Thiền, là do không có chi thiền Hỷ. Tam Thiền 
chỉ có hai chi thién: Lạc và Định. 

How to attain third Jhãna - Làm thế nào chứng đắc Tam Thiển: 

Allow your mind to pay attention back to the nimitta again and stay there for a long time (1,2,3 hours) - Cho 
phép tâm quý vị quay lại chú ý trên nimitta và trú ở đó trong thời gian dài (1,2,3 giờ). 

Emerging from the practice, immediately check your Jhãna factor in the Bhavaủga - Xuất thiền, kiểm tra 
ngay thién chi trong hữu phần. 

If you only discern two íactors; Bliss and one-pointedness, you have attained third Jhãna - Nếu quý vị quán 
sát chỉ thấy 2 chi thiền: Lạc và Định, là quý vị đã chứng đắc Tam Thiển. 

The third Jhãna possess of two íactors, bliss and one-pointedness. You should then develop the five masteries 
of the third Jhãna - Tam Thiền gồm hai chi thién: Lạc và Định. Quý vị sau đó nên phát triển năm pháp thuần 
thục của Tam Thiền. 


63 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


DISCERNING 2JHANA PACTORS 

OFTHE4th jhầNA 

QUẬN SÁT 2 THIẾN CHI CỦA TỨ THIẾN 

0 Appli e d thought ( vitakkẩ ) — Tám 

\ 

ể l Sustained ứiought ( vic ẽrẩ ) —Tứ 

# Joy ipĩtì ) —Hỷ 
^ Equanimity {upekkhẩ) - Xả 
V One pointedness {ekagattã) - Định 

Discerning 2 ịhãna factors for the 4th Jhãna Thấy biết rõ 2 thiền chi trong tâm Tứ Thiền 

• upekkhã — Xả • Ekaggatã — One pointedness — Nhất tâm 

Cảm giác trung bình, phi khổ phi lạc, dụng nạp Nhất tâm trên cảnh tợ tướng (patibhãga nimitta). 

hưởng lấy cảnh (tợ tướng Patibhãga Nimitta ) 


64 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 






After you have experienced the third Jhãna and practised the five masteries of the third Ihãna, you should reflect 
on the third Xhãna, beíore entering the fourth Jhãna - Sau khi quý vị đã trải nghiệm Tam Thiển và thực hành năm 
pháp thuần thục của Tam Thiển, quý vị nên phản khán/quán chiếu Tam Thiên, trước khi bước vào Tứ Thiền. 

How to reílect on the third Jhãna - Cách phản khán/quán chiếu Tam Thiển: 

-You make a determination to stay in third Jhãna for about one hour - Quý vị quyết định nhập Tam Thiền trong 
khoảng một giờ. 

- Emerging from the third Jhãna, you need to reflect that the third Jhãna factor, Bliss, is gross - Xuất Tam Thiển, 
quý vị cần phải quán chiếu rằng chi Lạc của Tam Thiển còn thô. 

After this reAection, your mind goes back to pay attention to the nimitta again, for about 30 mins. After that, 
check in the Bhavaủga, you will understand that bliss is gross - Sau khi quán chiếu điểu này, kiểm tra trong Hữu 
Phần, quý vị sẽ hiểu rằng chi Lạc còn thô. 

With that, you want to proceed to the fourth Jhãna, which is more peacehil than the third Jhãna, because it does 
not have the bliss factor. Pourth Jhãna has two factor: Equanimity and One-pointedness - Với điéu này, quý vị 
muốn chuyển qua Tứ Thiền là bậc thiển an tịnh hơn Tam Thiền, bởi vì không có chi Lạc. 

How to attain fourth Jhãna - Làm thế nào chứng đắc Tứ Thiển: 

Allow your mind to pay attention back to the nimitta again and stay there for a long time (1,2,3 hours) - Cho 
phép tâm quý vị quay lại chú ý nimitta và trú ở đó trong thời gian dài (1,2,3 giờ). 

Emerging from the practice, immediately check your Jhãna íactor in the Bhavanga - Xuất thiển, kiểm tra ngay 
chi thiển của quý vị trong Hữu phần. 

If you only discern two íactors; equanimity and one-pointedness, you have attained fourth Jhãna - Nếu quý vị 
quán sát chỉ thấy 2 chi thiền: Xả và Định, là quý vị đã chứng đắc Tứ Thiển. 

The íourth Jhãna possess of only equanimity and one pointedness. You should then develop the five masteries 
of the fourth Jhãna -TứThiển chỉ gồm hai chi thiền: Xả và Định. Quý vị sau đó nên phát triển năm pháp thuần 
thục của Tứ Thiển. 

With the attainment of the fourth Jhãna, the breath stops completely. This completes the fourth stage in the 
development of ãnãpãnasati - Với sự chứng đắc Tứ Thiền, hơi thở hoàn toàn dừng lại. Điểu này hoàn tất giai 
đoạn thứ tư trong sự phát triển niệm hơi thở ãnãpãnasati. 


65 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 


Pattỉdãna 

= Sharing of Merits 

Chia Phước 



Sãdhu, Sãdhu, Sãdhu 

Lành thay, Lành thay, Lành thay 

https://www.paaukforestmonastery.org 


Idam me punnam ãsavakkhayã’vaham hotu. 

By this merit of mine, may I destroy all the taints. 

Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc 
trầm luân. 

Idam me punnaiỊi nibbãnassa paccayo hotu. 

By this merit to of mine, may it bring about the realization 
of Nibbãna. 

Phước lành này của con, nguyện là duyên thành tựu 
đưỢc Níp-bàn. 

Mama punna-bhãgam sabba sattãnaiỊi bhãịemi. 

I share my merits done today with all beings. 

Phần phước của con xin chia cho tất cả chúng sinh. 

Te sabbe me samam punnabhãgam labhantu. 

May all those beings get an equal share of the merits 
shared by me. 

Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đưỢc đồng đều 
nhau cả thảy. 


66 I PA-AUK MEDITATION CENTRE 




